Việt Nử Kiếm từ đầu mà 
ra? 

Nguyễn Duy Chính 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Việt Nữ Kiếm từ đâu mà ra? 


Nguyễn Duy Chính 
Việt Nữ Kiếm từ đâu mà ra? 


Theo Ngô Việt Xuân Thu (quyển 9, Câu Tiễn âm mưu ngoại 
truyện) của Triệu Diệp (Zhao Ye) viết vào khoảng 40-80 sau 
Tây Lịch có một đoạn về sự tích Việt Nữ Kiếm chúng tôi 
(NDC) dịch ra sau đây: 

Việt Vương lại hỏi tướng quốc Phạm Lãi: 

- Cô[1] có ý muốn báo thù, thủy chiến thì phải dùng thuyền, 
lục hành thì phải dùng xe. Xe thuyền muốn dùng được đều 
phải dựa vào các loại binh khí (binh nỗ). Ngươi là mưu sĩ của 
quả nhân, có cách gì giúp ta được không? 

Phạm Lãi đáp: 

- Thần nghe nói người xưa khi không chinh chiến thì phải tập 
luyện,thao dợt đội ngũ, chỉ huy tiến thoái. Lành hay dữ cũng 
đều do công phu mà thành. Nay nghe tại nước Việt ta có 
một cô gái còn trẻ (xử nữ), ở tại rừng phía nam, cả nước ai ai 
cũng khen ngợi. Xin đại 

vương mời cô ta đến gặp xem sao. 

Câu Tiễn đồng ý sai sứ đi mời xem cô gái hỏi xem có thể chỉ 
dẫn về kiếm kích hay chăng. Cô gái liền đồng ý đi lên miền 
bắc để hội kiến với Việt Vương, trên đường gặp một ông già, 
tự xưng là Viên Công. Viên Công hỏi cô gái: 

- Ta nghe nói nàng giỏi kiếm thuật, muốn xem thử ra sao? 
Cô gái đáp: 

- Thiếp quả không dám dấu, xin ông cứ tự tiện. 

Viên Công bèn nhổ một cây trúc Lâm Ư, một nửa đã khô, 
nửa kia gãy ra rơi xuống đất. Cô gái liền chộp lấy. Viên Công 


cầm cành tre đâm cô gái, cô gái liền gạt ra rồi nhân đó tấn 
công vào. Tấn công ba lần, vào sát người giơ gậy đánh Viên 
Công, Viên Công vội vàng nhảy vọt lên cây, biến thành một 
con vượn trắng chạy mất. Cô gái lại tiếp tục đi gặp Việt 
Vương. 

Việt Vương hỏi: 

- Đường lối đánh kiếm là như thế nào? 

Cô gái đáp: 

- Thiếp sống ở trong rừng sâu, lớn lên chung quanh không 
có ai nên không theo học đường lối nào cả, cũng chưa từng 
đi đến nước nào khác. Thiếp bản tính thích đánh nhau nên 
luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, chẳng được ai dạy 
dỗ mà tự mình nghĩ ra thôi. 

Việt Vương hỏi: 

- Thế lối đánh đó ra sao? 

Cô gái đáp: 

- Lối đánh kiếm đó rất tinh vi mà nhiều biến hóa (thậm vi nhi 
dịch), ý tứ thì huyền bí mà sâu xa (thậm u nhi thâm). Đường 
lối có phép tắc, lại bao hàm cả âm dương. Bên kia mở thì 
bên này đóng, bên này xuống thì bên kia lên (khai môn bế 
hộ, âm suy dương hưng). Phàm việc chiến đấu bằng tay, 
tinh thần bên trong cần phải vững vàng (nội thực tinh thần), 
dáng vẻ bên ngoài thì cần phải nhàn nhã (ngoại thị an dật), 
thoạt trông thì hiền lành như đàn bà tử tế mà khi xông lên 
thì như con hổ gặp nguy (kiến chỉ tự hảo phụ, đoạt chi tự cụ 
hổi). 

Khi thủ thế thì ngưng khí mà chờ đợi, theo thần mà thay đổi 
(bố hình hầu khí, dữ thần cụ vãng) theo sát địch thủ như 


bóng mặt trời, ra tay thì nhanh như thỏ chạy, đuổi theo như 
hình với ảnh, chập chờn thấp thoáng. Hô hấp tới lui, tránh ra 
xa ngoài tầm của địch, dùng đúng phép để chặn đường, khi 
ngang khi dọc, khi thuận khi nghịch, khi chính diện, khi truy 
kích tất cả đều không một tiếng động. 

Nếu được như thế thì một người có thể chống với trăm 
người, trăm người có thể chống với vạn người. Nếu đại 
vương muốn thí nghiệm thì thiếp sẵn sàng làm ngay. 

Việt Vương mừng rỡ, ban cho thêm một chữ “nữ” nên gọi là 
Việt Nữ[2]. Lại sai năm đội trưởng giỏi nhất ra học để đem 
về dạy cho quân sĩ. Thành thử thời đó người ta gọi đó là 
Kiếm Pháp của Công Chúa nước Việt (Việt Nữ chi kiếm). 

[1] Tiếng xưng hô của các vị Vương, tương tự như tiếng xưng 
Trẫm của Hoàng đế 

[2] Chữ Nữ có nghĩa là con gái (daughter), vậy đây là một 
tước tương tự như Công chúa chứ không phải chỉ là một cô 
gái bình thường. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: VietKiem 
Được bạn: đưa lên 
vào ngày: 13 tháng 2 năm 2004 


